LỤC DIỆU PHÁP MÔN 


* Nguyên tác : ĐẠI SƯ TRÍ KHÁI 
* Dịch giả : THÍCH THANH TỪ 


LỜI DỊCH GIÁ 


Gần đây những Phật tử xuất gia hoặc tại gia có thiện chí tu tập, đa số được quý 
Thượng tọa chỉ dạy theo pháp môn Tịnh Độ chuyên trì danh hiệu đức Phật A-di-đà, hoặc 
tọa thiền áp dụng phương pháp Số tức. Riêng về pháp Số tức, trong khi thực tập có nhiều 
người băn khoăn không biết tướng kết quả thế nào ? Chỉ tu pháp Số tức không là đủ hay 
phải tu pháp gì khác nữa ? Chính tôi là một trong số người băn khoăn ấy. 

Hân hạnh ! Tôi được quý thầy trao cho quyền Lục Diệu Pháp Môn này. Đọc xong, 
tôi thấy cần phố biến để giúp những hành giả đang tu Số tức giải quyết thắc mắc trên. 

Tuy nhiên, cầm viết phiên dịch, tôi chưa thỏa mãn, vì ngài Thiên Thai dùng quá 
nhiều danh từ Thiền, người ít học Phật pháp đọc khó bề hiểu hết. Nếu làm việc chú thích 


sẽ bằng năm bảy lần chánh văn, tôi không thể làm được. Mong quý độc giả biết cho ! 


Phương Bồi Am, mùa An Cư Tân Sửu 1961 
THÍCH THANH TỪ 


V21 


SƠ DẪN 


Pháp môn này do ngài Đại Sư Trí Khải, đời Tùy, lược nói ra ở đất Đô Hạ, chùa 
Ngõa Quan. 

A. THÍCH ĐÈ : 

Lục Diệu Môn là căn bản của kẻ nội hành, là lỗi trọng yếu của bậc Tam thừa đắc 
đạo. Cho nên đức Thích- ca lúc mới đến cội Bồ-đề rải cỏ ngồi kiết già bên trong suy nghĩ 
pháp An Ban : 

1.- Số tức (đếm hơi thở). 

2.- Tùy tức (để tâm theo hơi thở). 
3.- Chỉ. 

4.- Quán. 

5.- Hoàn. 

6.- Tịnh. 

Nhân đó được muôn hạnh khai phát, hàng ma, thành đạo. Phật là mô phạm của 
muôn loài, chỉ bày đường lối như vậy, bậc Tam thừa Chánh sĩ đâu không đi đường ấy. 

Lục là thuộc về số, y cứ số để nói Thiền. Như Phật hoặc y cứ số một đề biện Thiên, 
là Nhất hạnh Tam-muội; hoặc y cứ số hai, là Chỉ và Quán; hoặc y cứ số ba, là Tam tam- 
muội; hoặc y cứ số bốn là Tứ Thiền; hoặc y cứ số năm là Ngũ môn Thiền; hoặc y cứ số 
sáu, là Lục diệu môn; hoặc y cứ sỐ bảy, là Thất ý định; hoặc y cứ số tám, là Bát bội xả: 
hoặc y cứ số chín, là Cửu thứ đệ định; hoặc y cứ số mười, là Thập thiền chi. Như thế, cho 
đến trăm, ngàn, muôn, ức, vô số không thể kể các môn Tam-muội đều là ycứ SỐ, nói các 
môn Thiền. Tuy số có nhiều, ít, nhưng tận cùng pháp tướng thảy đều nhiếp nhau, do căn 
cơ hiểu ngộ của chúng sanh không đồng nên số có tăng, giảm phân biệt để lợi ích chúng 
sanh. Ở đây nói Lục là y cứ số nêu bày Thiền. 

Diệu ý rất nhiều, nếu luận ý chánh tức là Diệt để Niết-bàn, cho nên trong Diệt tứ 
hạnh nói : “Diệt chỉ diệu ly”. Niết-bàn không phải đoạn, không phải thường, có mà khó 


hội, không mà dê được, nên nói Diệu. 


Sáu pháp này hay thông nên gọi là Môn. Cửa tuy có sáu mà nhận được chỗ nhiệm 
mẫu thì không có khác, nên kinh nói : “Chân pháp bảo Niết-bàn, chúng sanh tùy mỗi cửa 
vào”. Đây là giải thích chung đại ý Lục Diệu Môn. 

B. CHÁNH THUYÉT : 

Lục diệu môn đại ý có mười : 

1.- Lục diệu môn qua riêng đối các Thiền. 
2.- Lục diệu môn thứ lớp cùng sanh. 

3.- Tùy tiện nghi tu Lục diệu môn. 

4.- Tùy đối trị tu Lục điệu môn. 

5.- Lục diệu môn nhiếp nhau. 

6.- Lục diệu môn chung và riêng. 

7.- Lục điệu môn triển chuyên. 

S.- Quán tâm Lục diệu môn. 

9.- Viên quán Lục diệu môn. 

10.- Tướng chứng của Lục diệu môn. 


& 


CHƯƠNG I: LỤC DIỆU MÔN QUA RIÊNG ĐÓI 
CÁC THIÊN 


Qua riêng đối các pháp Thiền để rõ Lục điệu môn có sáu ý : 

1. Số tức là điệu môn. 

Hành giả nhân Số tức phát sanh Tứ thiền, Tứ vô lượng tâm, Tứ vô sắc định, nếu 
rốt sau được định Phi phi tưởng hay hiểu biết không phải Niết-bàn, người ấy quyết định 
được đạo Tam thừa. Vì sao ? Vì định này do Ngũ âm, Thập bát giới, Thập nhị nhập hòa 
hợp mà có, hư dối không thật, tuy không có phiền não thô mà vẫn còn mười món phiền 
não tế. Biết rồi phá dẹp không trụ, không trước, tâm giải thoát, chứng Tam thừa Niết-bàn. 
Nghĩa này, như trong kinh Phật dạy ông Tu-bạt-đà-la đoạn mê lầm cõi Phi phi tưởng liền 
chứng được quả A-la-hán. Số tức là Diệu môn ý tại đây vậy. 

2. Tùy tức là diệu môn. 

Hành giả nhân Tùy tức liền phát sanh mười sáu thứ đặc thắng : 

Biết hơi thở vào. 

Biết hơi thở ra. 

Biết hơi dài ngắn. 
Biết hơi thở khắp thân. 
Trừ các thân hành. 
Tâm thọ hỷ. 

Tâm thọ lạc. 

Thọ các thứ tâm hành. 
Tâm khởi mừng. 

Tâm khởi nhiếp. 

Tâm khởi giải thoát. 
Quán vô thường. 
Quán tan hoại. 

Quán ly dục. 


Quán diệt. 


Quán buông bỏ. 
Tại sao quán bỏ 2 
Pháp quán này phá mê lầm cõi Phi tưởng. Vì sao ? Bởi phàm phu khi tu Phi tưởng, 
quán Hữu tưởng như nhọt, như ghẻ, quán vô tưởng như si mê, cái định thù thắng bậc nhất 
là Phi tưởng. Khởi niệm ấy rồi, liền buông bỏ hữu tưởng, vô tưởng gọi là Phi hữu tưởng, 
Phi vô tưởng. Cho nên Phi tưởng tức là nghĩa buông bỏ cả hai. Đệ tử Phật quán phá dẹp 
như đoạn trước đã nói. Thế nên thâm quán buông bỏ không trước Phi tưởng hay, được 
Niết-bàn. 
3. Chỉ là điệu môn. 
Hành giả nhân Chỉ tâm thứ lớp phát Ngũ luân thiền : 
Địa luân Tam-muội tức là vị đáo địa. 
Thủy luân Tam-muội tức là những thứ thiền định thiện căn khai phát. 
Hư không luân Tam-muội là người đủ ngũ phương tiện [Ngũ phương tiện: I- Đủ 
ngũ duyên. 2- Trách ngũ dục. 3- Bỏ ngũ cát. 4- Điều ngũ sự. 5- Hành ngũ pháp ( xem Tu 
Tập Tọa Thiền Chỉ Quán)] giác ngộ nhân duyên không tánh như hư không. 


Kim sa luân Tam-muội là thấy nghĩ đều giải thoát, chánh tuệ không trước như cát 
vàng. 

Kim cang luân Tam-muội là vô ngại đạo thứ chín (Vô ngại đạo thứ chín: Là giải 
thoát chín phẩm Tư hoặc ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng.) hay đoạn kiết sử trong tam giới 
hằng dứt sạch, chứng Tận trí, Vô sanh trí, nhập Niết-bàn. 

4. Quán là diệu môn. 

Hành giả nhân tu quán xuất sanh Cửu tưởng, Bát niệm, Thập tưởng, Bát bội xả, 
Bát thắng xứ, Thập nhất thiết xứ, Cửu thứ đệ định, Sư tử phấn tắn Tam-muội, siêu việt 
Tam-muội, luyện thiền, Thập tứ biến hóa tâm, Tam minh, Lục thông và Bát giải thoát, 
được Diệt thọ tưởng liền vào Niết-bàn. 

5. Hoàn là diệu môn. 

Hành giả nêu dùng tuệ hành khôn khéo phá đẹp phản bổn hoàn nguyên, khi ấy liền 
xuất sanh Không, Vô tướng, Vô tác, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, Tứ đề, Mười hai nhân 
duyên, chánh quán trung đạo, nhân đó được vào Niết-bàn. 


6. Tịnh là diệu môn. 


Hành giả nếu hay thấu biết tất cả pháp bản tánh thanh tịnh liền đạt được tự tánh 
thiền. Vì được thiền này, người Nhị thừa quyết định chứng Niết-bàn, nếu là Bôồ-tát vào vị 
Thiết luân đủ Thập tín tâm, tu hành không dừng liền xuất sanh chín thứ đại thiền : 

Tự tánh thiền. 

Nhất thiết thiền. 

Man thiền. 

Nhất thiết môn thiên. 

Thiện nhân thiền. 

Nhất thiết hạnh thiền. 

Trừ não thiên. 

Thử thế tha thế cọng lạc thiền. 
Thanh tịnh tịnh thiền. 

Bồ-tát y những thứ Thiền này được quả đại Bồ-đề, hoặc đã được, hiện được và sẽ 
được. 


& 


CHƯƠNG II: LỤC DIỆU MÔN THỨ LỚP CÙNG 
SANH 


Thứ lớp cùng sanh là thềm thang vào đạo. N ếu ở cõi Dục giới khéo thực hành sáu 
pháp mà chỉ riêng thành tựu pháp Tịnh tâm thứ sáu cũng được giải thoát của bậc Tam 
thừa, huống chi được đủ các thiền Tam-muội. Phần này với phần trước có khác. Vì cớ 
sao? 

Như Số tức có hai : 

I.- Tu Số tức.- Hành giả điều hòa hơi thở không mạnh, không gấp, yên ồn thong 
thả đếm từ một đến mười, nhiếp tâm tại số, không cho dong ruôi, gọi là tu Số tức. 

2.- Chứng Số tức.- Hành giả biết tâm vận chuyền tự nhiên từ một đến mười không 
cần gia công. Tâm trụ duyên nơi hơi thở, biết hơi thở rỗng nhẹ, tướng tâm lần lần tế nhị. 
Ngại hơi thở là thô không muốn đếm, khi ấy hành giả nên bỏ Số tức tu Tùy tức. 

Tùy tức có hai : 

1.- Tu Tùy tức - Xả pháp đếm hơi thở trước, nhất tâm nương theo hơi thở ra, vào; 
nhiếp tâm duyên hơi thở, biết hơi thở vào, ra, tâm trụ dứt các duyên, ý không phân tán, 
gọi là tu Tùy tức. 

2.- Chứng Tùy tức- Tâm đã vi tế an tịnh không có loạn, biết hơi thở dài, ngắn, 
khắp thân ra, vào. Tâm và hơi thở nương nhau vận động một cách tự nhiên, ý nghĩ lóng 
đứng lặng lẽ. Biết theo hơi thở là thô, tâm chán muốn bỏ, như người mệt nhọc muốn ngủ 
không ưa làm các việc, khi ấy hành giả nên xả Tùy tức tu Chỉ. 

Chỉ cũng có hai : 

I- Tu Chỉ - Dứt các duyên lự không nhớ đếm hơi thở hay theo hơi thở, tâm ngưng 
lặng, gọi là tu Chỉ. 

2- Chứng Chỉ - Biết thân tâm đứng lặng vào định, không thấy tướng mạo trong 
ngoài, pháp định giữ tâm thầm chuyển không động. Hành giả khi ấy liền khởi nghĩ : 
Tam-muội này tuy là vô vi tịch tịnh, an ổn khoái lạc, mà không có trí tuệ phương tiện thì 


không thê phá hoại sanh tử. Lại khởi nghĩ : Định này thuộc về nhân duyên, do pháp âm, 


giới, nhập hòa hợp mà có, hư dối không thật, ta nay không thấy, không biết, cần phải 
chiếu soi. Khởi nghĩ thế rồi, không đắm nơi Chỉ, mà khởi Quán. 

Quán có hai : 

I.- Tu Quán - Tâm ở trong định dùng tuệ phân biệt quán tướng hơi thở ra vào vi tế 
như gió trong hư không; da, thịt, gân, xương v.v... ba mươi sáu vật trong thân không thật 
như bẹ cây chuối; tâm thức vô thường sanh diệt từng sát-na, không thật có ta và người; 
thân tâm và sự nhận chịu đều không tự tánh; đã không có người thì định nương vào đâu ? 
Ấy gọi là tu Quán. 

2.- Chứng Quán - Khi quán như trên, biết hơi thở ra, vào khắp các lỗ chân lông, 
tâm nhãn mở sáng thấy ba mươi sáu vật và các loài trùng trong thân, toàn thân trong 
ngoài đều bất tịnh, biến đổi từng sát-na, tâm sanh buồn mừng được Tứ niệm xứ, phá tứ 
điên đảo, gọi là chứng Quán. Quán tướng đã phát, tâm duyên quán cảnh phân biệt phá 
đẹp, biết niệm lưu động không phải đạo chân thật; khi ấy nên xả Quán, tu Hoàn. 

Hoàn có hai : 

I.- Tu Hoàn - Đã biết Quán từ tâm sanh, hoặc từ phân tích cảnh sanh đều không 
hợp bản nguyên, phải phản quán, quán lại tâm năng quán. Tâm quán này từ đâu mà sanh ? 
Là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh ? Nếu từ quán tâm sanh tức đã có quán, 
nay thật không phải thế. Vì sao ? Vì ba pháp Số Tức, Tùy Tức, Chỉ trước chưa có pháp 
nào là Quán. Nếu từ không quán tâm sanh, cái không quán tâm diệt rồi mới sanh hay 
không diệt mà sanh ? Nếu không diệt mà sanh tức hai tâm đồng có. Nếu diệt rồi mới sanh, 
nó đã diệt mất thì không thể sanh quán tâm được. Nếu chấp cũng diệt cũng không diệt 
sanh, cho đến không diệt không không diệt sanh đều không thê được. Phải biết quán tâm 
vốn tự không sanh, bởi không sanh cho nên không có, không có nên tức là không, không 
nên không có quán tâm. Nếu không có quán tâm thì đâu có quán cảnh. Cảnh và trí cả hai 
đều mất là lối trọng yếu đề trở về nguồn vậy. Đó gọi là tu Hoàn. 

2.- Chứng Hoàn - Tâm tuệ khai phát, không gia công lực mà tự thầm vận chuyền 
hay phá dẹp phản bốn hoàn nguyên, gọi là chứng Hoàn. Hành giả phải biết, nếu rời cảnh 
trí muốn về không cảnh trí, không khỏi sự trói buộc của cảnh trí, vì còn theo hai bên vậy. 
Khi Ấy, nên xả Hoàn an tâm nơi Tịnh đạo. 


Tịnh có hai : 


I.- Tu Tịnh - Vì biết sắc ấm tịnh không khởi vọng tưởng phân biệt, thọ, tưởng, 
hành, thức cũng như thế. Dứt vọng tưởng cấu gọi là tu Tịnh. Dứt phân biệt cấu gọi là tu 
Tịnh. Dứt chấp ngã cầu gọi là tu Tịnh. Tóm lại, nếu tâm như bản tịnh gọi là tu Tịnh. 
Cũng không thể có năng tu, sở tu và tịnh, bắt tịnh, gọi là tu Tịnh. 

2.- Chứng Tịnh - Khi tu như trên, bỗng suốt thông tâm tuệ tương ưng, vô ngại 
phương tiện tự nhiên dần dần khai phát, được Tam tịnh muội chánh thọ, tâm không còn 
nương tựa. 

Chứng có hai : 

1) Tương tựi chứng : Năm thứ phương tiện tương tự, đạo tuệ vô lậu phát hiện. 

2) Chân thật chứng : Được khổ pháp nhẫn, cho đến vô ngại đạo thứ chín v.v... tuệ 
vô lậu chân thật phát hiện. Những phiền não cấu trong tam giới hết, gọi là chứng Tịnh. 

Lại nữa, quán chúng sanh không, gọi là Quán; quán thật pháp không, gọi là Hoàn; 
quán bình đăng không, gọi là Tịnh. Không Tam-muội tương ưng, gọi là Quán; Vô tướng 
Tam-muội tương ưng gọi là Hoàn; Vô tác Tam-muội tương ưng gọi là Tịnh. Tất cả ngoại 
quán gọi là Quán; tất cả nội quán gọi là Hoàn; tất cả phi nội, phi ngoại quán, gọi là Tịnh. 
Cho nên Tiên ni Phạm Chí nói : “Phi nội quán cho nên được trí tuệ ấy, phi ngoại quán 


cho nên được trí tuệ ây, phi nội ngoại quán cho nên được trí tuệ ây, cũng chăng phải 


Lạ 
^ Ä 


không quán cho nên được trí tuệ ây”. 


& 


CHƯƠNG III: TÙY TIỆN NGHI TU 
LỤC DIỆU MÔN 


Hành giả muốn được thâm thiền định trí tuệ, cho đến thật tướng Niết-bàn, sơ học 
an tâm cần phải khôn khéo. Thế nào là khôn khéo ? Chính pháp Lục diệu môn này phải 
hiểu biết để điều phục tâm, tùy pháp nào thích hợp với tâm nên thường dùng. Vì cớ sao ? 
Nếu tâm không thích hợp tu đối trị vô ích. Thế nên, khi mới tập tọa thiền phải nên học Số 
tức điều tâm, kế học Tùy tức, lại học Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi pháp trải qua vài ngày. 
Học rồi, trở lại từ Số, Tùy cho đến Hoàn, Tịnh tu tập an tâm. Mỗi pháp trải qua vài ngày, 
như thế đến đôi ba phen, hành giả ắt phải biết pháp nào thích hợp với tâm. Nếu Số tức 
thích hợp, nên dùng Số tức an tâm, cho đến Tịnh cũng như thế. Tùy tiện mà dùng không 
theo thứ tự. Như thế, khi an tâm nếu biết thân an, hơi thở điều, tâm tịnh và khai minh, 
trước sau vẫn an thì nên chuyên dùng pháp này. An tức là tốt, nên thường lẫy đó làm 
pháp tắc, ấy là lược nói kẻ sơ học khôn khéo áp dụng Lục diệu môn tùy tiện nghi an tâm. 

Hành giả tâm được an ồn ắt có chỗ chứng. Thế nào là chứng ? Nghĩa là được pháp 
trì thân, thô trụ, tế trụ, dục giới vị đáo địa và Sơ thiền v.v... các thứ thiền định. Được các 
định rồi, nếu tâm trụ không tiến, phải tùy định thâm thiển tu Lục diệu môn cho khai phát. 

- Thế nào là định thiên không tiến tu Lục diệu môn khiến khai phát ? 

- Như hành giả mới được pháp trì thân và pháp thô, tế trụ trải qua thời gian mà 
không tăng tiến, khi ấy phải nên tế tâm tu Số tức. Số tức nêu không tiến, phải tu Tùy tức. 
Tùy nếu không tiến, phải ngưng tâm vi tế tu Chỉ. Chỉ nếu không tiến, phải ở trong định 
Quán pháp âm, giới, nhập. Quán nếu không tiến, phải Hoàn qui kiểm xét nguồn tâm. 
Hoàn nếu không tiến, phải lóng lặng thể Tịnh. Sáu pháp này, nếu khi được một pháp tăng 
tiễn thì nên khéo dùng pháp ấy mà tu. Khi đã tiến vào thâm thiền định là vượt hơn cảnh 
Số tức. 

Tướng Số tức đã mất, tiến phát thiền Tùy tức, ở trong định này nếu không tăng 
tiến phải khéo tu năm pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh thì Tùy định tiến dần dần được 
thâm. Tùy cảnh đã qua liền phát Chỉ thiền. Chỉ thiền nếu không tiến phải khéo tu bốn 
pháp Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh thì Chỉ tướng tiến lần được thâm, quán tâm khai phát. Tuy 


có Chỉ pháp mà biết từ nhân duyên sanh không có tự tánh. Chỉ tướng đã qua, nếu Quán 
thiền không tiến phải khôn khéo, tu ba pháp Quán, Hoàn, Tịnh. Quán thiền đã tiến, tiến 
rồi lại qua, chuyền vào thâm định, tuệ giải khai phát, chỉ biết pháp tướng của tự tâm, biết 
quán là hư dối không thật cũng thuộc vọng tình như việc trong mộng trông thấy. Biết rồi 
không thọ, trở lại phản chiếu nguồn tâm. Hoàn thiên trải lâu lại không thấy tiến, phải 
khéo quay lại phản quán nguồn tâm và thể tịnh lặng lẽ. Hoàn thiền đã tiến, tiễn rồi lại qua 
liền phát Tịnh thiền. Thiền này về niệm tướng quán đã trừ, nói năng đều bặt vô lượng tội 
lỗi được diệt, tâm thanh tịnh thường nhất, gọi là Tịnh thiền. Tịnh nếu không tiến phải 
khéo đuổi cấu tâm thê nhập chân tịch không, tâm như hư không, không có chỗ nương tựa. 
Khi ây, Tịnh thiền dần dần thâm tịch, thấu triệt sáng suốt, phát chân vô lậu, chứng đạo 
Tam thừa. Đây là lược nói Lục diệu môn tùy tiện nghi mà dùng, tăng trưởng các Thiên, 
công đức, trí tuệ cho đến nhập Niết-bàn. 

Lại nữa, hành giả trong thời gian tu tập, nếu có nội chướng, ngoại chướng khởi, 
muốn đẹp trừ cũng y cứ Lục diệu môn tùy lấy một pháp, mỗi mỗi hiểu biết áp dụng đuôi 
nó. Nếu được lành liền lấy đó làm phương thuốc. Công dụng Lục diệu môn trị thiền 
chướng, ma sự và bệnh hoạn trong lúc tu thiền quyết được lành vậy. Đã nói từ trước tới 
đây ý vẫn khó thấy, hành giả nếu dùng pháp môn này phải khéo suy nghĩ nhận cho được 
ý, chớ thực hành bừa. 


& 


CHƯƠNG IV: TÙY ĐÓI TRỊ TU 
LỤC DIỆU MÔN 


Hành giả trong bậc Tam thừa tu hành đạo nghiệp khế hội chân lý đều do trừ 
chướng hiển lý, chớ không việc gì khác. Vì sao ? Người Nhị thừa trừ Tứ trụ hoặc gọi là 
được Thánh quả, lại không có pháp nào khác. Bậc Đại sĩ Bồ-tát phá sạch trần sa vô minh 
chướng hiển bày lý Bồ-đề cũng không tu pháp gì lạ. Lấy đây mà xét nếu người hay khéo 
dùng Lục diệu môn đối trị phá nội, ngoại chướng tức là tu đạo nghiệp, chứng đạo quả, lại 
không có đạo nào khác. 

Thế nào là công dụng Lục diệu môn đối trị ? Hành giả cần phải biết bệnh, biết 
thuốc. Thế nào là biết bệnh ? Nghĩa là biết tam chướng : 

1.- Báo chướng — Tức là Thập bát giới, Thập nhị nhập hiện đời không thiện, thô 
động, tán loạn làm chướng ngại. 

2.- Phiền não chướng — Là các thứ phiền não Tam độc, Thập sử v.v... 

3.- Nghiệp chướng — Là những chướng đạo ác nghiệp thời quá khứ, hoặc hiện tại 
trong khoảng chưa thọ báo hay làm chướng ngại thánh đạo. 

Hành giả trong khi tọa thiền tam chướng phát khởi phải khéo biết tướng của nó, 
dùng pháp môn này đối trị trừ diệt. 

Thể nào trong khi tọa thiền biết tướng báo chướng v.v... khởi và pháp đối trị ? 

1.- Phân biệt nghĩ ngợi tâm tán động chạy theo các cảnh không tạm dừng trụ, gọi 
là báo chướng. Tâm phù động ngoa xảo chạy theo các cảnh, tán loạn tung hoành như khi, 
vượn gặp cây khó mà kềm chế. Khi ấy hành giả nên dùng pháp Số tức, Số tức điều tâm 
chính là chân đối trị vậy. Cho nên Phật nói: “ Người duyên lự nhiều, dạy Số tức”. 

2.- Trong khi tọa thiền hoặc tâm cũng hôn trầm, cũng tán loạn. Hôn trầm tức là 
tâm không ghi nhớ, mờ mịt muốn ngủ. Tán loạn là tâm phù động dong ruồi. Khi ây hành 
giả nên dùng Tùy tức, khéo điều tâm. Tùy tức soi tỏ hơi thở ra, vào, tâm y hơi thở dứt các 
duyên không cho ý phân tán. Soi tỏ hơi thở ra, vào trị bệnh vô ký hôn trầm, tâm nương 


hơi thở trị bệnh dong ruồi lăng xăng. 


3.- Trong khi tọa thiền nếu biết thân tâm bực bội, hơi thở thô, tâm tán loạn lộn xộn, 
khi ấy hành giả phải dùng Chỉ. Buông thả thân thể, phóng xả hơi thở, kềm tâm lóng đứng 
dứt các duyên lự, đó là pháp trị. 

Thế nào là phiền não chướng khởi và pháp đối trị ? 

Phiền não có ba thứ, pháp đối trị cũng có ba : 

I.- Trong khi tọa thiền tham dục phiền não khởi, khi ấy hành giả nên dùng Cửu 
tưởng quán trong Quán môn và pháp Bội xả ban đầu cùng hai pháp thắng xứ, các pháp 
quán bắt tịnh để đối trị. 

2.- Trong khi tọa thiền sân nhuế phiền não khởi, khi ấy hành giả phải dùng Từ, Bi, 
Hỷ, Xả v.v... trong Quán môn mà đối trị. 

3.- Trong khi tọa thiền ngu si tà kiến phiền não khởi, khi ấy hành giả nên dùng 
Hoàn môn phản chiếu Thập nhị nhân duyên, Tam không, các đạo phẩm phá dẹp nguồn 
tâm quay về bản tánh là pháp đối trị. 

Thế nào là nghiệp chướng và cách đối trị ? 

Nghiệp chướng có ba thứ, pháp đối trị cũng ba : 

I.- Trong khi tọa thiền bỗng nhiên cấu tâm mờ mịt, quên mắt cảnh tâm duyên, đó 
là nghiệp chướng hắc ám khởi. Khi ấy, hành giả phải dùng Tịnh phương tiện, niệm Ứng 
thân Phật có ba mươi hai tướng thanh tịnh sáng suốt trong Tịnh môn mà đối trị. 

2.- Trong khi tọa thiền bỗng nhiên khởi nghĩ ác, suy nghĩ tham dục v.v... không 
có pháp ác nào mà chẳng nghĩ, đó là tội nghiệp của đời quá khứ đã tạo. Khi ấy, hành giả 
nên niệm Báo thân Phật có nhất thế chủng trí hoàn toàn thanh tịnh và những công đức 
thường, lạc v.v... trong Tịnh môn để đối trị. 

3.- Trong khi tọa thiền nếu có các thứ tướng cảnh giới ác hiện khởi, cho đến ép 
ngặt thân tâm, đó chính là ác nghiệp chướng do đời này, hoặc đời trước đã tạo. Khi ấy, 
hành giả nên niệm Pháp thân Phật bản tịnh không sanh, không diệt, bản tánh thanh tịnh, 
trong Tịnh môn để đối trị. 

Đây là lược nói Lục diệu môn đối trị, đoạn trừ tam chướng. Nếu nói rộng không 
ngoài mười lăm thứ chướng. 

Lại nữa, hành giả trong khi tọa thiền nếu phát các thứ thiền thâm định, giải thoát, 


trí tuệ khác, hoặc các thứ chướng khởi, phải y cứ Lục môn khôn khéo dùng đối trị. Các 


thứ chướng thô, tế đã trừ, chân như thật tướng tự hiển, Tam minh, Lục thông tự phát, 
Thập lực, Tứ vô sở úy, tất cả công đức, hạnh nguyện của chư Phật, Bồà-tát tự nhiên hiện 
tiền không do tạo tác. Cho nên Kinh chép : “Lại thấy chư Phật, tự nhiên thành Phật đạo”. 


& 


CHƯƠNG V: LỤC DIỆU MÔN NHIÉP NHAU 


Lục diệu môn nhiếp nhau, nếu luận sần thì có hai thứ, còn bàn xa thì có rất nhiều. 
Những øì là hai ? 

Là Lục diệu môn tự thê nhiếp nhau. 

Là khéo tu Lục điệu môn xuất sanh thắng tiến nhiếp nhau. 

Thế nào là tự thể nhiếp nhau ? Hành giả khi tu Lục diệu môn, ở trong một pháp Số 
tức thầm vận chuyên nhiếp cả năm pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh. Vì sao ? Như hành 
giả khi khéo điều tâm Số tức, chính cái thê của nó là Số tức môn, tâm nương theo hơi thở 
để đếm là nhiếp Tùy môn; dứt các duyên lự kềm tâm tại số là nhiếp Chỉ; phân biệt tâm 
đếm số và hơi thở rõ ràng là nhiếp Quán môn; nếu tâm loạn động vin theo ngũ dục ắt là 
hư dối, tâm không thọ không trước, kềm tâm quay về số là nhiếp Hoàn môn; khi nhiếp 
tâm đếm hơi thở không có ngũ cái và các thô cấu phiền não thân tâm lặng lẽ là nhiếp 
Tịnh môn. Pháp Số tức nhiếp cả Lục môn, thì Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi pháp cũng 
như thế. Tính ra sáu lần sáu có ba mươi sáu diệu môn. Từ trước đến đây tuy mỗi pháp 
vận dụng không đồng, nhưng cũng có ý này, nếu không phân biệt hành nhân khó biết. Đã 
lược nói Lục diệu môn tự thê nhiếp nhau, trong một môn đầy đủ sáu tướng. 

Thể nào là khéo tu Lục diệu môn xuất sanh thắng tiễn nhiếp nhau ? 

- Hành giả lúc ban đầu điều tâm Số tức đếm từ một đến mười tâm không phân tán, 
gọi là Số môn. Chính khi Sổ tức tâm yên lặng khôn khéo biết hơi thở mới vào, khoảng 
giữa trải qua và chỗ đến, cho đến vào rồi trở ra cũng như thế, tâm ắt biết rõ, nương theo 
không loạn mà vẫn thành tựu pháp đếm từ một đến mười, ấy là trong Số tức thành tựu 
Tùy môn. 

Hành giả chính khi Số tức tế tâm khôn khéo kềm tại số và hơi thở, không cho 
những tư lự vi tế phát khởi, phút giây không sanh di niệm phân biệt, đó là trong Số tức 
thành tựu Chỉ môn. 

Hành giả chính khi Số tức thành tựu xảo tuệ phương tiện dứt vọng niệm, dùng tâm 


yên lặng chiếu soi hơi thở sanh diệt, biết tư tưởng chuyên biến từng sát-na trong thân và 


pháp Ngũ ấm, Thập nhị nhập, Thập bát giới như mây như khói không có tự tánh. Đã 
không thấy có người thì trong khi Số tức thành tựu niệm xảo tuệ diệt nệm Quán môn. 

Hành giả chính khi Số tức chẳng những thành tựu quán trí biết pháp trước là hư 
giả, mà cũng khôn khéo hiểu biết quán chiếu lại tâm không có tự tánh, hư dối không thật, 
la được tưởng tri giác, ấy là trong Số tức thành tựu Hoàn môn. 

Hành giả chính khi Số tức chăng những được tuệ phương tiện năng quán, sở quán, 
mà cũng không có năng quán, sở quán, do pháp tánh bản tịnh như hư không, không thể 
phân biệt. Khi ấy hành giả tâm đồng với pháp tánh lặng lẽ không động, ấy là trong Số tức 
thành tựu Tịnh môn. 

Lấy năm môn trang nghiêm Số tức, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh cũng như vậy, ở 
đây không nói riêng. Tính ra sáu lần sáu cũng được ba mươi sáu diệu môn. Hành giả nếu 
hay khôn khéo tu tập Lục diệu môn chắc chắn được các thứ thâm thiền định, trí tuệ vào 
Niết-bàn của Tam thừa. 


& 


CHƯƠNG VI: LỤC DIỆU MÔN CHUNG 
VÀ RIÊNG 


Sở dĩ nói Lục môn chung và riêng là vì phàm phu, ngoại đạo, Nhị thừa, Bồ-tát 
chung quán một pháp Số tức mà giải tuệ không đồng, nên chứng Niết-bàn cũng sai biệt. 
Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, TỊnh cũng như thế. Vì sao có sai biệt 2 

Hành giả phàm phu độn căn chính khi Số tức chỉ biết đếm từ một đến mười cho 
tâm an định, mong cầu nhờ đây được nhập Thiền định thọ hưởng các khoái lạc. Đó gọi là 
trong pháp Số tức mà khởi ma nghiệp vì tham sanh tử vậy. 

Các hàng ngoại đạo lợi căn tâm tri kiến quá mạnh, vì thấy nhân duyên nên khi Số 
tức chăng những điều tâm đếm hơi thở từ một đến mười, mong cầu Thiền định, mà cũng 
hay phân biệt có hơi thở, không có hơi thở, cũng có cũng không, chắng có chăng không: 
quá khứ hơi thở như thế đi hay không như thế đi, cũng như thế đi cũng không như thế đi, 
chăng như thế đi, chắng không như thế đi, vị lai hơi thở hữu biên, vô biên, cũng hữu biên 
cũng vô biên, chăng hữu biên chắng vô biên; hiện tại hơi thở hữu thường ư ? Vô thường 
ư ? Cũng hữu thường cũng vô thường ư ? Chăng hữu thường chẳng vô thường ? Và tâm 
cũng như thế. Tùy chỗ tâm nhận được chấp cho là thật, cho người khác nói đều là vọng 
ngữ. Người này bởi không rõ tướng hơi thở, theo vọng kiến sanh phân biệt, tức là Số tức 
mà khởi hý luận tứ biên thiêu đốt, sanh chỗ phiền não, hằng chìm trong tham, trước tà 
kiến, tạo các tà hạnh, đoạn diệt thiện căn, không hội lý vô sanh, tâm đi ngoài chánh lý 
nên gọi là ngoại đạo. 

Hai hạng người trên tuy lợi căn, độn căn có khác mà sanh tử luân hồi trong Tam 
giới không khác. 

Thế nào là Thanh văn Số tức ? 

Hành giả muốn mau thoát ly Tam giới tự cầu Niết-bàn nên tu Số tức để điều tâm. 
Khi ấy trong Số tức mà không rời chánh quán Tứ đế. Thế nào là Số tức quán Tứ chân đề ? 
Hành giả biết hơi thở y nơi thân, thân y nơi tâm, ba việc (hơi thở, thân, tâm) hòa hợp gọi 
là ấm, giới, nhập tức là Khổ. Nếu tham trước pháp ấm, giới, nhập cho đến buông lung 


tâm phân biệt ấm, giới, nhập tức là Tập. Nếu hay đạt được chân tánh của hơi thở, là biết 


Khô vô sanh, không khởi tứ thọ, tứ hạnh không sanh thì lợi sử, độn sử các thứ phiền não 
kiết phược đều lặng lẽ không khởi, gọi là Diệt. Chánh tuệ biết khổ hay thông lý không bị 
ngăn bít, gọi là Đạo. Nếu hay Số tức thông đạt Tứ đề như thế, người ấy quyết định được 
đạo Thanh văn, dứt nghiệp cũ không tạo nghiệp mới. 

Thế nào trong Số tức vào đạo Duyên giác ? 

Hành giả cầu tự nhiên trí, ưa riêng được tịch tịnh sâu biết các pháp do nhân duyên 
sanh, chính khi Số tức biết cái ghi nhớ đếm hơi thở là Hữu chi, Hữu duyên Thủ, Thủ 
duyên Ái, Ái duyên Thọ, Thọ duyên Xúc, Xúc duyên Lục nhập, Lục nhập duyên Danh 
sắc, Danh sắc duyên Thức, Thức duyên Hành, Hành duyên Vô minh. Lại quán cái Hữu 
ghi nhớ hơi thở này là nghiệp thiện, hữu vi, có nhân duyên thiện quyết định phải thọ báo 
ở đời sau hoặc cõi người, cõi trời, vì có nhân duyên thọ báo ắt có Lão Tử và Ưu bi khổ 
não. Đó là nhân duyên ba đời, sanh tử không ngăn mé, luân hồi không dừng. Vốn không 
có sanh cũng không có tử, mà không khéo suy nghĩ nên tâm hạnh tạo thành nghiệp sanh 
tử. Nếu biết Vô minh thể tánh vốn tự không có, bởi nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà 
sanh, vốn không phải thật, giả gọi là Vô minh. Vô minh còn không thật có thì Hành v.v... 
các nhân duyên đều không căn bản. Đã không có Hành, nhân duyên v.v... thì đâu có Số 
tức hiện nay. Khi ấy hành giả sâu biết Số tức thuộc nhân duyên không có tự tánh, không 
thọ không trước, không nghĩ không phân biệt, tâm như hư không vắng lặng không động, 
rỗng suốt, tâm vô lậu phát sanh thành đạo Duyên giác. 

Thế nào gọi là Bồ-tát Số tức ? 

- Hành giả vì cầu Nhất thiết trí, Tự nhiên trí, Vô sư trí, Như Lai tri kiến, Lực, Vô 
sở úy, thương xót muốn làm cho vô lượng chúng sanh được an lạc cho nên tu Số tức. 
Muốn nhân pháp môn này vào nhất thiết trí. Vì sao ? Như trong Kinh nói : “Pháp quán 
hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo”. Thế nên những vị mới phát 
tâm Bồ-tát muốn cầu Phật đạo, trước nên điều tâm Số tức. Chính khi Số tức biết hơi thở 
không phải hơi thở cũng như huyền hóa, do đó hơi thở không phải là sanh tử, cũng không 
phải là Niết-bàn. Khi ấy, ở trong Số tức không thấy sanh tử đề đoạn, không thấy Niết-bàn 
để nhập. Vì thế, không trụ sanh tử nên không bị hai mươi lăm cõi trói buộc. Không chứng 
Niết-bàn nên không rơi vào Thanh văn, Duyên giác; dùng bình đăng đại tuệ không có tâm 


thủ xả, vào Số tức trung đạo, gọi là thấy Phật tánh, được vô sanh nhãn, trụ đại Niết-bàn 


thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên Kinh nói : “Ví như dòng nước chảy xiết cuốn gãy tất cả, 
chỉ trừ cành dương liễu, vì nó mềm dẻo vậy. Dòng nước sanh tử cũng như thế, hay cuốn 
chìm tất cả phàm phu, chỉ trừ Bồ-tát trụ Đại thừa đại Niết-bàn, vì tâm nhu nhuyền vậy”. 
Đó là hành giả Đại thừa ở trong pháp Số tức vào địa vị Bồ-tát. 

Thế là đã lược nói tướng Số tức diệu môn phàm, Thánh, Đại thừa, Tiểu thừa, 
chung và riêng. Số tức tuy chung mà do sự lý giải nên có khác. Tuy cùng tu Số tức mà 
tùy mỗi hạng người quả báo có sai biệt. Các pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi diệu 
môn phàm, Thánh, Đại thừa, Tiêu thừa chung riêng cũng như vậy. 


& 


CHƯƠNG VI: LỤC DIỆU MÔN 
TRIÊN CHUYÉN 


Từ trước đến đây đã nói Lục diệu môn đồng chung thực hành, Bồ-tát cùng với 
phàm phu, Nhị thừa chung. Phần Lục diệu môn triển chuyên này chỉ riêng Bồ-tát thực 
hành, không chung với Thanh văn, Duyên giác, huống nữa là phàm phu. Vì sao ? Vì phần 
thứ sáu “Lục điệu môn chung và riêng” trước trong phần pháp quán, là quán từ Giả nhập 
Không được tuệ nhãn, nhất thiết trí. Tuệ nhãn, nhất thiết trí là pháp chung của Nhị thừa, 
Bồ-tát. Phần này là quán từ Không ra Giả triển chuyển Lục diệu môn được pháp nhãn, 
đạo chủng trí. Pháp nhãn, đạo chủng trí không cùng với Thanh văn, Bích Chị Phật chung. 

Thế nào là Bồ-tát Số tức trung đạo, quán từ Không ra Giả lần lượt khởi xuất tất cả 
các hạnh công đức ? 

Hành giả Bồ-tát chính khi Số tức phát đại thệ nguyện, thương xót chúng sanh, tuy 
biết chúng sanh cứu cánh là không, mà muốn làm thành tựu cho chúng sanh, làm thanh 
tịnh cõi Phật cùng tột vị lai. Khởi nguyện ấy rồi, phải biết rõ hơi thở không sanh không 
diệt, tánh của nó là không tịch. Chính hơi thở là không, không phải hơi diệt mới không, 
hơi thở tánh tự không; hơi thở tức là không, không tức là hơi thở, ha hơi thở không có 
không, tất cả pháp cũng như thế. Vì hơi thở là không, chăng phải chân chăng phải giả, 
chăng phải thế gian, chăng phải xuất thế gian, tìm hơi thở cùng phi hơi thở không thể 
được, mà thành tựu niệm hơi thở. Thành tựu niệm hơi thở ấy, như mộng như huyễn, như 
vang, như hóa, tuy sự thật không có mà cũng phân biệt làm việc huyễn hóa. Bồ-tát rõ hơi 
thở như thế, tuy hơi thở không thật có tự tánh mà thành tựu niệm hơi thở từ một đến 
mười rành rõ phân minh, thâm tâm phân biệt tướng hơi thở như huyễn. Bởi có hơi thở 
không tánh như huyễn nên có pháp thế gian, xuất thế gian không tánh. Vì sao ? 

Vì vô minh điên đảo không biết tánh hơi thở là không, nên vọng chấp có hơi thở 
liền khởi chấp trước ngã, pháp, ái kiến, các hạnh, nên gọi là thế gian. Bởi có hơi thở nên 
có âm, giới, nhập v.v... quả khổ, lạc ở thế gian. Do đó, hơi thở tuy không mà hay thành 


tựu tât cả nhân quả thiện ác ở thê gian và các việc sanh tử trong hai mươi lăm cõi. 


Trong tướng hơi thở không ấy, tuy không có tướng xuất thế gian mà khéo nhân 
hơi thở phân biệt pháp xuất thế gian. Vì sao ? Do không biết tướng hơi thở không, nên 
mờ mịt không rõ biết, tạo nghiệp thế gian. Vì biết tướng hơi thở là không, nên không có 
vô minh vọng chấp, tất cả thứ kiết phược phiền não không từ đâu mà sanh, gọi là nhân 
xuất thế gian. Vì nhân thế gian diệt nên lìa quả hai mươi lăm cõi v.v... ở đời sau, gọi là 
quả xuất thế gian. Vì khéo vượt nhân quả điên đảo thế gian nên gọi là pháp xuất thế gian. 
Ở trong pháp xuất thế gian chân chánh này cũng có nhân quả. Biết hơi thở là không, được 
chánh trí tuệ là nhân xuất thế gian. Vọng chấp hơi thở có nhân, ngã vô minh điên đảo và 
khổ quả đều diệt, gọi là quả xuất thế gian. Cho nên Bồ-tát quán hơi thở không phải hơi 
thở, tuy không được pháp thế gian và xuất thế gian mà hay thành tựu pháp thế gian và 
xuất thế gian. 

Bồ-tát khi quán hơi thở tánh không, tuy không được Tứ đế mà cũng thông đạt Tứ 
đế. Vì sao ? Như trước đã nói quả thế gian là Khổ đế, nhân thế gian là Tập đề, quả xuất 
thế gian là Diệt đề, nhân xuất thế gian là Đạo đế. Cho nên tuy quán tướng hơi thở không 
thấy Tứ đề mà hay rõ ràng phân biệt Tứ đề, vì chúng Thanh văn rộng diễn bày phân biệt. 

Bồ-tát trong khi rõ biết hơi thở là không, tuy không thấy Mười hai nhân duyên mà 
cũng thông đạt Mười hai nhân duyên. Vì sao ? Quá khứ hơi thở tánh không, vọng thấy có 
thật hơi thở tánh không, vọng thấy có thật hơi thở nên sanh các thứ điên đảo phân biệt, 
khởi các phiền não, gọi là Vô minh. Nhân duyên Vô minh nên có Hành, Thức, Danh sắc, 
Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái , Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử ưu bi khổ não v.v... luân chuyền không 
dứt. Thế đều do không rõ hơi thở như hư không, không có. Nếu biết hơi thở là không tịch 
tức là phá Vô minh, vì Vô minh diệt nên Mười hai nhân duyên đều diệt. Bồ-tát rõ biết hơi 
thở không phải hơi thở như thế, tuy không được Mười hai nhân duyên mà hay rõ ràng 
thông đạt Mười hai nhân duyên, vì người cầu Duyên giác thừa rộng nói phân biệt. 

Bồ-tát rõ biết hơi thở không tánh, khi ấy còn không thấy có hơi thở, huống nữa ở 
trong hơi thở mà có pháp Lục tệ và Lục độ. Tuy trong hơi thở không thấy pháp Lục tệ và 
Lục độ mà cũng rõ ràng thông đạt Lục tệ và Lục độ. Vì sao? Hành giả chính khi Số tức tự 
rõ biết, nếu nơi không phải hơi thở mà thấy có hơi thở thì quyết định thành tựu tệ pháp 
xan tham. Xan tham có bốn thứ : 


Xan tham tài vật, thấy hơi thở có ta, vì ta sanh xan tham. 


Xan tham thân, nơi hơi thở khởi chấp thân. 
Xan tham mạng, nơi hơi thở không rõ chấp có mạng. 
Xan tham pháp, nơi hơi thở không rõ liền khởi tâm kiến chấp pháp. 

Hành giả vì phá hoại pháp xan tham tệ ác ấy, tu bốn món bồ thí Ba-la-mật: 

a)- Biết hơi thở không, phi ngã, nhóm chứa tài vật để làm gì ? Khi ấy tâm xan 
tham tài vật liền tự dứt, xả trân bảo như nhỗ đàm dãi. Cho nên thông đạt được hơi thở 
không, tức là tài thí Ba-la-mật. 

b)- Bôồ-tát biết không thân, hơi thở v.v... các pháp không gọi là thân, lìa hơi thở 
v.v... cũng không riêng có thân. Khi ấy biết thân, phi thân liền phá hoại xan tham chấp 
thân. Đã không xan tham thân tức hay lây thân làm tôi tớ cho người sai khiến, như pháp 
thí cho mọi người. Rõ biết hơi thở không phải hơi thở, hay thành tựu đầy đủ xả thân bố 
thí Ba-la-mật. 

c)- Hành giả nếu hay rõ biết hơi thở không, không thấy tức hơi thở là mạng hay lìa 
hơi thở có mạng. Đã không thấy có mạng là phá tâm xan tham mạng. Khi ấy liền hay xả 
mạng thí cho chúng sanh tâm không kinh sợ. Rõ suốt hơi thở không, hay đầy đủ xả mạng 
bố thí Ba-la-mật. 

d)- Hành giả nếu thông đạt hơi thở không, không thấy các pháp ấm, giới, nhập 
v.v... cũng không thấy tướng các pháp thế gian, xuất thế gian. Vì phá các thứ chấp tướng 
của chúng sanh, do mê chấp các pháp mà luân hồi lục thú, cho nên có nói ra, mà thật 
không nói không chỉ bày, vì thính giả không nghe, không được vậy. Khi ấy tuy hành 
pháp thí mà không chấp pháp thí; tuy có ân đối với mọi người mà hay làm lợi ích tất cả. 
Thí như quả đất, hư không, mặt trời, mặt trăng làm lợi ích khắp thế gian mà vô tâm đối 
với vạn vật, không mong sự báo ân; Bồ-tát đạt được hơi thở tánh không, thực hành pháp 
thí bình đẳng Ba-la-mật lợi ích chúng sanh cũng như thế. Thế nên, Bồ-tát biết hơi thở 
tánh không, tuy không được bố thí độ xan tham mà hay rõ ràng phân biệt xan tham bố thí, 
vì không thấy thật có vậy. 

Biết hơi thở tánh không, đầy đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba- 
la-mật cũng như phần bó thí. Trong ấy mỗi mỗi rộng triển chuyển các tướng Ba-la-mật, 
vì thiện nam, thiện nữ cầu Phật đạo mở bày phân biệt. Đây là lược nói trong Số tức môn 


tu triển chuyên Đà-la-ni, Bồ-tát thực hành vô ngại phương tiện. Bồ-tát nếu nhập môn này 


thắng tới Số tức điều tâm cùng kiếp không hết, huống là được Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, 
Tịnh các thứ thiền định, trí tuệ, thần thông, tứ biện tài, thập lực, tứ vô sở úy, các địa, hạnh 
nguyện, nhất thế chủng trí, tất cả công đức vô tận, triển chuyên phân biệt mà có thể cùng 
được sao 2 


& 


CHƯƠNG VII: QUÁN TÂM LỤC DIỆU MÔN 


Quán tâm Lục diệu môn chỉ những bậc đại căn tánh thực hành, khéo biết pháp ác 
không do thứ lớp, xa chiếu tận nguồn của các pháp. Thế nào là nguồn của các pháp ? 
Nghĩa là tâm chúng sanh vậy. Tất cả muôn pháp do tâm mà khởi, nếu hay phản quán tâm 
tánh, không thấy có nguồn tâm liền biết các pháp đều không căn bản. Y có pháp quán tâm 
này nói Lục diệu môn không giống như trước. Tại sao ? 

Hành giả khi mới học quán tâm biết tất cả pháp số lượng thế gian và xuất thế gian 
thảy đều từ tâm sanh, rời ngoài tâm không có một pháp. Thế nên đếm tất cả pháp đều Vy 
cứ nơi tâm mà đếm. Tâm tức là Số môn vậy. 

Hành giả chính khi quán tâm biết tất cả pháp số lượng đều từ tâm vương sanh. 
Nếu không tâm vương tức không tâm số, vì tâm vương động nên tâm số cũng động, thí 
như bá quan thần dân thảy đều tùy thuận đại vương, tất cả pháp số lượng đều y theo tâm 
vương cũng như vậy. Khi quán như thế liền biết tâm là Tùy môn. 

Hành giả chính khi quán tâm biết tâm tánh thường tịch thì các pháp cũng tịch. Vì 
tịch cho nên không niệm, nên không động, không động nên gọi là Chỉ. Tâm là Chỉ môn 
vậy. 

Hành giả chính khi quán tâm biết rõ tâm tánh cũng như hư không, không danh, 
không tướng, tất cả ngôn ngữ đều bặt, mở kho vô minh thấy tánh chân thật, được tuệ vô 
trước đối với tất cả các pháp. Tâm tức là Quán môn. 

Hành giả chính khi quán tâm đã không có tâm sở quán, cũng không có trí năng 
quán. Khi ấy tâm như hư không, không chỗ nương tựa, tuy không thấy các pháp mà dùng 
diệu tuệ vô trước phản chiếu thông suốt tất cả pháp, phân biệt hiển bày, vào các pháp giới 
không chỗ kém thiếu, khắp hiện sắc thân, bày hình trong cửu đạo, vào kho tàng khắp suốt, 
nhóm các căn lành, hồi hướng Bồ-đề trang nghiêm Phật đạo. Tâm tức là Hoàn môn. 

Hành giả chính khi quán tâm, tuy không thấy có tâm và các pháp mà hay rõ ràng 
phân biệt tất cả pháp: tuy phân biệt tất cả pháp mà không trước tất cả pháp, thành tựu tất 
cả pháp, không nhiễm tất cả pháp, do tự tánh thanh tịnh từ xưa đến nay không bị vô minh 


mê hoặc điên đảo làm ô nhiêm. Cho nên Kinh nói : ““[âm không nhiễm phiên não, phiên 


não không nhiễm tâm”. Vì hành giả thông đạt tự tánh thanh tịnh tâm, vào cấu pháp không 
bị cấu pháp làm ô nhiễm, nên gọi là Tịnh. Tâm tức là Tịnh môn. 
Như thế sáu môn không do thứ lớp, thắng quán tâm tánh tức đầy đủ cả. 


& 


CHƯƠNG IX: VIÊN QUÁN LỤC DIỆU MÔN 


Vì Viên quán nên không như trước đã nói, chỉ quán nguồn tâm đầy đủ Lục diệu 
môn, quán các pháp khác không được vậy sao ? Ở đây hành giả quán nhất tâm thấy tất cả 
tâm và tất cả pháp, quán nhất pháp thấy tất cả pháp và tất cả tâm; quán Bồ-đề thấy tất cả 
phiền não sanh tử, quán phiền não sanh tử thấy tất cả Bồ-đề Niết-bàn; quán một đức Phật 
thấy tất cả chúng sanh và chư Phật, quán một chúng sanh thấy tất cả Phật và tất cả chúng 
sanh. Tất cả đều như bóng hiện, không phải trong, không phải ngoài, không phải một, 
không phải khác, mười phương không thể nghĩ bàn, bản tánh tự như vậy, không phải ai 
làm ra. Chăng những ở trong nhất tâm phân biệt tất cả mười phương pháp giới phàm, 
Thánh, sắc, tâm các pháp sỐ lượng, mà cũng hay ở trong một hạt bụi thông đạt tất cả 
mười phương thế giới chư Phật, phàm, Thánh, sắc, tâm, pháp môn số lượng. Đó là lược 
nói Số môn; Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi mỗi đều như vậy. Số môn này vi diệu 
không thể nghĩ bàn, không phải miệng có thê nói được, không phải tâm có thê lượng 
được, còn không phải cảnh giới của các bậc Bồ-tát nhỏ và Nhị thừa, huống là chúng 
phàm phu. Nếu có bậc lợi căn Đại sĩ nghe diệu pháp như thế hay tin, hiểu, thọ trì, chánh 
niệm tư duy, chuyên cần tu tập, phải biết người ấy đi lối Phật đã đi, đứng chỗ Phật đã 
đứng, vào nhà Như Lai, mặc áo Như LaI, ngồi tòa Như Lai, tức nơi thân này quyết định 
được lục căn thanh tịnh, khai Phật tri kiến, khắp hiện sắc thân, thành bậc Đăng Chánh 
Giác. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói : “Khi sơ phát tâm liền thành Chánh giác, liễu đạt 
tánh chân thật của các pháp, được tuệ thân không phải do đâu mà ngộ”. 


& 


CHƯƠNG X: TƯỚNG CHỨNG CỦA 
LỤC DIỆU MÔN 


Chín thứ diệu môn trước đều là tướng tu nhân, nghĩa gồm chứng quả, nhưng nói 
không đầy đủ. Phần này sẽ phân biệt lại tướng chứng của Lục diệu môn. Lục diệu môn 
chứng có bốn thứ : 

1/ Thứ lớp chứng. 

2/ Hỗ chứng. 

3/ Triển chuyên chứng. 
4/ Viên đốn chứng. 

Thế nào là thứ lớp chứng ? 

Như phần “Qua riêng đối các thiền” thứ nhất trước đã nói và trong phần “Lục diệu 
môn thứ lớp cùng sanh” đã lược nói thứ lớp chứng tướng, xét kỹ tự biết, ở đây không nói 
riêng. 

Hỗ chứng. 

Đây là y cứ phần thứ ba “Tùy tiện nghi”, phần thứ tư “Đối trị”, phần thứ năm 
“Nhiếp nhau”, phần thứ sáu “Quán chung”, trong bốn thứ Diệu môn luận chứng tướng. 
Vì sao ? Bốn thứ Diệu môn này phương tiện tu hành không nhất định thứ lớp, nên chứng 
cũng lẫn nhau không định. Như hành giả khi Số tức phát lộ mười sáu thứ xúc v.v... các 
món thầm chứng, chìm lặn không nhớ những pháp cấu nhiễm v.v... Thiền này thể là 
tướng chứng của Số tức mà đây không nhất định. 

Hoặc có hành giả ở trong pháp Số tức thấy khắp thân các lỗ chân lông thưa rỗng, 
thấy rõ ba mươi sáu vật trong thân; ấy là trong Số tức mà chứng Tùy môn. 

Có hành giả trong khi Số tức chứng được định Không, Tịnh, do biết thân tâm lặng 
lẽ không có duyên niệm, khi nhập định này tuy cạn, sâu có khác, mà đều là tướng không 
tịch; đó là trong Số tức chứng Chỉ môn Thiền định. 

Có hành giả chính khi Số tức thấy trong, ngoài đều bất tịnh, tử thi sình chương, 
rục rã và xương trắng v.v... định tâm an ổn; đó là trong Số tức chứng được Quán môn 


Thiền định. 


Có hành giả khi Số tức phát trí tuệ, Không, Vô tướng, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, 
Tứ đế, Mười hai nhân duyên v.v... xảo tuệ phương tiện, tâm suy xét phát khởi, phá dẹp 
các pháp, phản bổn hoàn nguyên; đây là trong Số tức chứng Hoàn môn Thiên. 

Hành giả khi Số tức thân tâm vắng lặng không thấy các pháp, vọng cấu không 
sanh, phân biệt không khởi, tâm tưởng yên lặng, biết rõ pháp tướng không chỗ nương tựa; 
ấy là trong Số tức chứng Tịnh môn Thiền. 

Đã nói lược trong Số tức lẫn phát tướng Lục môn thiền, hoặc có trước sau không 
nhất định, không hắn như ở đây nói. Các pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi mỗi lẫn 
chứng Thiền tướng cũng như thế. Sở dĩ có lẫn chứng các Thiên là do hai ý : 

I- Vì khi tu các Thiền lẫn nhau tu, nên khi phát cũng tùy lẫn nhau, ý như bốn thứ 
tướng tu Lục diệu môn trước. 

2- Do thiện căn nghiệp duyên đời trước phát hiện, thế nên lẫn phát không nhất 
định. Nghĩa như trong “Tọa Thiền nội phương tiện nghiệm thiện ác căn tánh” có nói rộng. 

3- Thế nào là Lục diệu môn triển chuyền chứng tướng ? 

Đây chính y “Lục diệu môn triển chuyên” thứ bảy tu mà phát hiện. Nói chứng 
tướng có hai thứ : 

a) Chứng triển chuyên giải. 
b) Chứng triển chuyền hạnh. 

a) Thế nào gọi là chứng triển chuyền giải phát tướng? Hành giả trong Số tức xảo 
tuệ triển chuyền tu tập, khi ấy hoặc chứng thâm thiền định, hoặc chứng thiên định. Ở 
trong các định này rỗng suốt tâm tuệ khai phát, lần lượt hiểu biết lý giải không ngăn ngại, 
không do tâm niệm, thầm lặng triển chuyền hiểu biết các pháp môn. 

Triển chuyển có hai thứ : 

1/ Tổng tướng triển chuyền, 
2/ Biệt tướng. 
Tổng tướng lại có hai : 
Giải chân tổng tướng. 
Giải tục tổng tướng. 
Biệt tướng cũng có hai : 


Giải chân biệt tướng. 


Giải tục biệt tướng. 

Ở trong một pháp tông tướng triển chuyền lý giải tất cả pháp. Biệt tướng cũng như 
vậy. 

b) Thế nào là tướng chứng triển chuyên hạnh ? Hành giả như chỗ mình hiểu, tâm 
không trái với lời nói, tâm khẩu tương ưng, pháp môn hiện tiền, tâm hạnh kiên cố, thầm 
lặng tăng trưởng không do niệm lực, các công đức thiện tự sanh, các pháp ác tự dứt; tổng 
tướng, biệt tướng đều như trước nói, chỉ có tương ưng và nhập cảnh giới các pháp môn 
hiển bày có khác. Đây là lược nói chứng triển chuyển hạnh. Trong một môn Số tức đủ cả 
hai thứ chứng triển chuyên. Các môn Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh cũng như thế. Vì lược 
nói không đây đủ hết, tự phải khéo suy nghĩ nhận ý so sánh các pháp môn khác. 

Lục diệu môn chứng triển chuyền tức là được triền đà-la-ni, gọi là vô ngại biện tài, 
xảo tuệ phương tiện ngăn các ác không cho sanh khởi, gìn giữ các công đức không cho 
rơi mất. Trụ pháp môn này quyết định không bao lâu sẽ vào vị Bồ-tát, thành tựu Vô 
Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 

4- Thế nào gọi là viên chứng Lục diệu môn? 

Hành giả nhân pháp “Quán tâm” thứ tám, “Viên quán” thứ chín, dùng hai pháp 
Lục diệu môn làm phương tiện, khi quán thành tựu liền phát hiện viên chứng. Chứng có 
hai thứ : 

a) Giải chứng : Xảo tuệ vô lậu không do tâm niệm tự nhiên viên chứng. Vì biết cả 
pháp giới, gọi là giải chứng. 

b) Hội chứng : Diệu tuệ sáng suốt khai phát soi sáng cả pháp giới, thông đạt không 
ngại. 

Chứng tướng có hai thứ : 

1/ Tương tợ chứng tướng : Như trong Kinh Pháp Hoa nói sáu căn thanh tịnh. 

2/ Chân thật chứng tướng : Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói tướng sơ phát tâm 
viên mãn công đức trí tuệ. 

Thế nào là Lục diệu môn tương tợ viên chứng ? Như trong kinh Pháp Hoa nói 
trong nhãn căn thanh tịnh hay một thời đếm hết số lượng phàm, thánh, sắc, tâm v.v... 
khắp cả mười phương, cho nên gọi là Số môn. Tắt cả sắc pháp tùy thuận nhãn căn, nhãn 


căn không trái với sắc pháp, cùng tùy thuận nhau, gọi là Tùy môn. Khi thấy như thế, nhãn 


căn và thức vắng lặng không động gọi là Chỉ môn. Không dùng nhị tướng (tông tướng, 
biệt tướng) thấy các cõi Phật thông đạt vô ngại, khôn khéo phân biệt chiếu rõ pháp tánh, 
gọi là Quán môn. Quay về cảnh giới nhãn căn thông đạt cảnh giới các căn nhĩ, tỹ, thiệt, 
thân, ý thảy đều minh liễu không ngại vì không có tướng một, khác, gọi là Hoàn môn. 
Tuy rõ ràng thông đạt thấy những việc như thế mà không khởi vọng tưởng phân biệt, biết 
bản tánh thường tịnh, không pháp có thể nhiễm ô, không trụ, không trước, không khởi 
yêu mến pháp, gọi là Tịnh môn. Đây là lược nói tướng chứng tương tợ của Lục diệu môn 
trong nhãn căn thanh tịnh, ngoài ra năm căn khác cũng như thế, như trong Kinh Pháp Hoa 
có nói rộng. 

Thé nào là Lục diệu môn chân thật viên chứng ? Có hai thứ : 1/ Biệt đối. 2/ Thông 
đối. 

I- Biệt đối : Hàng Thập trụ là Số môn. Thập hạnh là Tùy môn. Thập hồi hướng là 
Chỉ môn. Thập địa là Quán môn. Đẳng giác là Hoàn môn. Diệu giác là Tịnh môn. 

2- Thông đối : Có ba thứ chứng : a) Sơ chứng. b) Trung chứng. c) Cứu cánh 
chứng. 

Sơ chứng. 

Có Bồ-tát nhập Sơ môn cũng gọi là sơ phát tâm trụ, được tuệ chân vô sanh pháp 
nhẫn. Khi ấy hay ở trong một tâm niệm đếm hết các tâm hạnh của chư Phật, Bồ-tát, 
Thanh văn, Duyên giác và vô lượng pháp môn khắp thế giới như số vi trần không thể kê 
nói, gọi là Số môn. Hay ở trong một tâm niệm tùy thuận những sự nghiệp khắp pháp giới, 
gọi là Tùy môn. Hay ở trong một tâm niệm nhập trăm, ngàn Tam-muội và tất cả Tam- 
muội, hư vọng và tập nhiễm đều dứt sạch, gọi là Chỉ môn. Hay ở trong một tâm niệm biết 
rõ tất cả pháp tướng, đầy đủ các thứ trí tuệ quán chiếu, gọi là Quán môn. Hay ở trong một 
tâm niệm thông đạt các pháp rõ ràng rành mạch, thần thông chuyển biến hàng phục 
chúng sanh, phản bồn hoàn nguyên, gọi là Hoàn môn. Hay ở trong một tâm niệm thành 
tựu sự nghiệp như trên đã nói mà tâm không nhiễm trước, không bị các pháp làm nhiễm ô, 
cũng hay làm thành tựu cõi Phật, khiến chúng sanh nhập Tam thừa Tịnh đạo, gọi là Tịnh 
môn. Sơ tâm Bồ-tát vào pháp môn này như trong Kinh nói: “Cũng gọi là Phật, đã được 
Bát-nhã chánh tuệ, nghe Như Lai tạng, hiển chân Pháp thân, đủ Thủ lăng nghiêm, thấy rõ 
Phật tánh, trụ đại Niết-bàn, nhập Pháp Hoa Tam-muội bất tư nghì nhất thật cảnh giới”. 


Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rộng, đó là Sơ trụ chứng bất khả tư nghì Lục diệu 
môn. 

Trung chứng. 

Các bậc Cửu trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đăng giác đều gọi là 
Trung chứng bắt khả tư nghì Lục diệu môn. 

Cứu cánh chứng. 

Hậu tâm Bồ-tát nhập cứu cánh môn được tuệ nhất niệm tương ưng Diệu giác hiện 
tiền, chiếu cùng tột pháp giới, nói sáu thứ pháp môn cứu cánh thông đạt, công dụng khắp 
đủ không có chỗ khuyết giảm, tức là cứu cánh viên mãn Lục diệu môn vậy. 

Phân biệt tướng chứng của các pháp Số, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh ý không khác 
trước, chỉ có khác ở chỗ viên cực. Cho nên Kinh Anh Lạc chép : “Bậc Tam Hiền Thập 
Thánh cùng đi con đường nhẫn, chỉ có Phật là một người đến cùng tột”. Kinh Pháp Hoa 
nói : “Chỉ có Phật với Phật mới hay cùng tột thật tướng của các pháp”. 

Đó là căn cứ sự tu hành dạy đạo mà nói như thế, nếu lấy lý mà luận thì pháp giới 
viên thông, pháp môn của chư Phật, Bồ-tát chứng trước sau không hai. Cho nên Kinh Đại 
Phẩm nói : “Ban đầu chữ A (sơ phát tâm), sau chữ Trà (cứu cánh tâm) ý vẫn không khác”. 
Kinh Niết-bàn nói : “Sơ tâm và cứu cánh tâm không khác, như thế hai tâm, tâm trước là 
khó”. Kinh Hoa Nghiêm nói : “Từ Sơ địa đã đầy đủ tất cả công đức của các địa”. Kinh 
Pháp Hoa nói : “Như thế gốc, ngọn rốt ráo là đồng ”. 


& 


